Đo lường các yêu tô giá trị thương hiệu ảnh hưởng đên quyết định mu... 


lof7 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


Economy & Ferecast Revie ®) nì ÍÏ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẨU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Công bố nghiên cứu 

Đo lường các yếu tố giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến 
quyết định mua của khách hàng tại Công ty Liên doanh vận 
chuyển quốc tế Hải Vân 

07:31 |18/09/2024 


[Ei:Ï Thông qua khảo sát 500 người đã từng sử dụng dịch vụ của Công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân (sau 
đây gọi tắt là Công ty Hải Vân), nghiên cứu nhằm mục đích đo lường các yếu tố thuộc Giá trị thương hiệu ảnh hưởng 
đến Quyết định mua của khách hàng tại Công ty Hải Vân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 4 yếu tố thuộc Giá trị thương... 


Từ khóa: nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu, quyết định mua. 
Summary 


Through a survey of 500 people who have used the services of Hai Van International Shipping Joint Venture Company 
(hereinafter referred to as Hai Van Company), the research aims to measure the factors of Brand Value affecting customersˆ 
purchasing decisions at Hai Van Company. The research results show that 4 factors of Brand Value positively influence 
Purchase Decisions: Brand awareness, Brand association, Perceived quality, and Brand loyalty. In particular, Social 
Responsibility moderates the relationship between Brand association, Perceived quality, Brand loyalty, and Customer 
Purchase Decisions. 


Keywords: brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, purchase decision 
GIỚI THIỆU 


Ngành vận tải hành khách đường bộ đang vực dậy phát triển mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 với hơn 540.000 ô tô kinh 
doanh vận tải hành khách (Cục Đường bộ Việt Nam, 2023) là “miếng bánh ngoï” trong thị trường vận tải hành khách đường 
bộ khiến các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh đó, tuy hành vi mua sắm của người Việt vẫn quan trọng chất lượng 
và giá cả, nhưng theo phỏng vấn của nhóm tác giả, hiện nay, yếu tố giá trị thương hiệu cũng ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến quyết định mua của khách hàng. Để tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp, bao gồm Công ty Hải Vân, cần đầu tư và tập 
trung vào quảng bá thương hiệu. Công ty Hải Vân là một doanh nghiệp đã ra đời 30 năm và đã có một vị thế nhất định trong 
ngành vận tải hành khách Việt Nam. Với một phong cách tư duy mới, cách tiếp cận khách hàng khác biệt, Công ty đã đạt 
được những thành tựu ấn tượng, dịch vụ vận tải của Hải Vân hiện đã phân bổ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Nghiên cứu 
này là nghiên cứu thực nghiệm mô hình giá trị thương hiệu của Aaker (1991) về các yếu tố giá trị thương hiệu ảnh hưởng 
đến quyết định mua của khách hàng tại Công ty Hải Vân. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 
Chất lượng cảm nhận 


Chất lượng cảm nhận được xem là yếu tố cơ bản của giá trị thương hiệu (Farquhar, 1989). Chất lượng cảm nhận của một 
hương hiệu có thể tạo ra giá trị bằng cách cung cấp lý do quan trọng để mua sản phẩm, phân biệt thương hiệu từ các đối 
hủ, mở rộng giới thiệu các loại thương hiệu mới (Aaker, 1991; Lassar và cộng sự, 1995). 


Nhận biết thương hiệu 

hận biết thương hiệu được định nghĩa là khả năng của người tiêu dùng nhận ra và ghi nhớ một thương hiệu thuộc vào một 
oại sản phẩm cụ thể (Aaker, 1991), qua việc nhớ và nhận dạng thương hiệu trong các tình huống khác nhau, liên quan đến 
ên, logo, biểu tượng (Lê Phước Hương và Lê Công Trực, 2020). Một thương hiệu được nhiều người biết đến thường được 
đánh giá cao về độ tin cậy và chất lượng sản phẩm (Atilgan và cộng sự, 2005). Do vậy, giả thuyết được phát triển như sau: 


HI: Nhận biết thương hiệu ảnh hưởng tích cực đến Chất lượng cảm nhận. 
Quyết định mua 


Quyết định mua hàng là kết quả của ý định được hình thành sau khi người tiêu dùng đã xem xét và đánh giá. Hầu hết các 
nghiên cứu trong lĩnh vực hành vi người tiêu dùng đồng thuận rằng ý định mua hàng phụ thuộc vào thái độ với thương hiệu 
(MacKenzie và cộng sự, 1986; Flaherty và Pappas, 2000). Nếu một thương hiệu làm hài lòng người tiêu dùng, họ sẽ trở 
thành người mua thường xuyên của thương hiệu đó. Chất lượng cảm nhận, như một yếu tố trung gian, chịu ảnh hưởng của 
nhận thức về thương hiệu và quyết định mua hàng (Buil và cộng sự, 2013). Do vậy, nhóm tác giả đưa ra giả thuyết: 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&I=29751 


9/18/2024, 5:52 PM 


Đo lường các yêu tô giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyêt định mu... 


2of7 


H2: Nhận biết thương hiệu ảnh hưởng tích cực đến Quyết định mua. 

H3: Chất lượng cảm nhận ảnh hưởng tích cực đến Quyết định mua. 

H4: Chất lượng cảm nhận làm trung gian trong mối quan hệ giữa Nhận biết thương hiệu và Quyết định mua. 
Liên tưởng thương hiệu 


Liên tưởng thương hiệu là mọi thứ liên quan đến thương hiệu trong ký ức của người tiêu dùng (Aaker, 1991). Nó bao gồm 
các cảm xúc, suy nghĩ, hình ảnh, kinh nghiệm, niềm tin và thái độ liên quan đến thương hiệu (Kotler và Keller, 2006; Lê Phước 
Hương và Lê Công Trực, 2020). Khách hàng thường gắn liên tưởng với một hoặc vài đặc điểm nổi bật của một thương hiệu 
khi nhắc đến nó. Khi xem xét về mặt quan hệ thương hiệu với nhận thức thương hiệu, nhận thức thương hiệu có tác động 
tích cực đến liên tưởng thương hiệu. Mức độ nhận thức thương hiệu cao hơn tạo điều kiện thuận lợi cho liên tưởng thương 
hiệu của khách hàng (Dew và Kwon, 2010). Do đó, các giả thuyết được phát triển như sau: 


H5: Nhận biết thương hiệu ảnh hưởng tích cực đến Liên tưởng thương hiệu. 

Hồ: Liên tưởng thương hiệu ảnh hưởng tích cực đến Quyết định mua. 

H7: Liên tưởng thương hiệu làm trung gian trong mối quan hệ giữa Nhận biết thương hiệu và Quyết định mua. 
Trung thành thương hiệu 


Lòng trung thành thương hiệu đề cập đến mức độ mà một khách hàng gắn bó với một thương hiệu cụ thể (Aaker, 1991). 
Điều này phản ánh thái độ của khách hàng, khi họ tin tưởng và có ấn tượng tích cực về một thương hiệu, họ sẽ ưu tiên mua 
sản phẩm của thương hiệu đó (Lê Phước Hương và Lê Công Trực, 2020). 


Khả năng nhận biết, nhớ và ghi nhớ một thương hiệu doanh nghiệp càng tốt, khách hàng sẽ càng hài lòng và trung thành 
(Keller, 1993). Theo Atilgan và cộng sự (2005), liên tưởng thương hiệu mạnh mẽ dẫn đến lòng trung thành thương hiệu cao 
hơn. Từ đó, có cơ sở để đưa ra giả thuyết rằng: 


H8: Liên tưởng thương hiệu có tác động tích cực đến Trung thành thương hiệu. 

H9: Liên tưởng hương hiệu có tác động tích cực đến Quyết định mua. 

H10: Trung thành thương hiệu làm trung gian trong mối quan hệ giữa Liên tưởng thương hiệu và Quyết định mua. 
Trách nhiệm xã hội 


Trong bối cảnh CSR tại Việt Nam vẫn đang phát triển, khi người tiêu dùng hiểu rõ hơn về CSR, họ có khả năng thể hiện thái 
độ tích cực và có ý định mua hàng cao hơn đối với các công ty thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Mặc dù đã có nghiên cứu 
về tác động của CSR đối với hành vi của người tiêu dùng (Brown và Dacin, 1997), nhưng vẫn còn ít nghiên cứu về tác động 
của CSR đối với yếu tố thương hiệu và ý định mua hàng, đặc biệt trong ngành vận tải du lịch. Do đó, nghiên cứu mới đề xuất 
rằng, khi khách hàng nhận ra trách nhiệm xã hội cao của thương hiệu, họ có ý định mua hàng cao hơn, với giả thuyết sau 
được nhóm tác giả đưa ra: 


H11: Trách nhiệm xã hội điều tiết mối quan hệ giữa Chất lượng cảm nhận và Quyết định mua. 

H12: Trách nhiệm xã hội điều tiết mối quan hệ giữa Nhận biết thương hiệu và Quyết định mua. 

H13: Trách nhiệm xã hội điều tiết mối quan hệ giữa Liên tưởng thương hiệu và Quyết định mua. 

H14: Trách nhiệm xã hội điều tiết mối quan hệ giữa trung thành thương hiệu và Quyết định mua. 
Mô hình nghiên cứu đề xuất 


Dựa trên các nghiên cứu trước về mối quan hệ giữa các thành phần của giá trị thương hiệu và thêm yếu tố mới, mô hình 
nghiên cứu được đề xuất như Hình. 


Hình: Mô hình nghiên cứu đề xuất 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29751 


9/18/2024, 5:52 PM 


Đo lường các yêu tô giá trị thương hiệu ảnh hưởng đên quyết định mu... 


3of7 


Trách nhiệm 
xã hội 


Chất lượng 


cảm nhận AC. 
H4 


HI 


Nhận diện 
thương hiệu 


Nhận biết 


thương hiệu | T>—; 


Gợi nhớ thương 


hiệu Quyết định 


————— : n ị mua 
Liên tưởng thái H ‡ "—..“ I 
độ ' H6 HI4 


Liên tưởng 


Liên tưởng lợi 
ích 


thương hiệu 


[Liên tưởng thuộc ‡ h 
tính H H§ ị H9 


Trung thành 
thương hiệu 


Trung thành 
nhận thức 


Trung thành thái 
độ 


Phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu được thực hiện theo 2 giai đoạn: Nghiên cứu định tính và Nghiên cứu định lượng. Trong nghiên cứu định tính, 
nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu. Trong nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 
trực tuyến thông qua bảng câu hỏi Google Form đối với khảo sát từ 500 người đã từng sử dụng dịch vụ của Công ty Hải Vân 
trong tháng 4/2024. Sau đó, kiểm tra độ tin cậy Cronbachis Alpha, phân tích EFA và áp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính 
(PLS-SEM) để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, được thực hiện bằng sự hỗ trợ của phần mềm SPSS và SmartPLS (Bài 
viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tết. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Kiểm định thang đo 


Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo qua Cronbachis Alpha cho thấy, mối quan hệ chặt chẽ và đạt yêu cầu (> 0.7). Tất cả 
các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng > 0.3, cho thấy độ tin cậy cao (Bảng 1). 


Bảng 1: Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbachs Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) 


Biến quan sát Tương quan biến tổng EFA 


Nhận biết thương hiệu (BA) 


Nhận diện thương hiệu (BRN) ŒBRN = 0.806 
BRNT 0.596 0.610 
BRN2 0.587 0.651 
BRN3 0.634 0.707 
BRN4 0.669 0.848 
Gợi nhớ thương hiệu (BRL) ØpBRL = 0.737 
BRLT 0.577 0.642 
BRL2 0.579 0.769 
BRL3 0.529 0.674 


Liên tưởng thương hiệu (BAS) 


Liên tưởng thuộc tính (ATR) ŒATR = 0.73 
ATRI1 0.554 0.71 
ATR2 0.564 0.714 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=2975I 


9/18/2024, 5:52 PM 


Đo lường các yêu tô giá trị thương hiệu ảnh hưởng đên quyết định mu... https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=2975 1 


ATR3 0.546 0.623 
Liên tưởng lợi ích (BEN) ŒBEN = 0.736 
BEN1 (0x35) 0.632 
BEN2 0.591 0.783 
BEN3 0.559 0.683 
Liên tưởng thái độ (ATI) đại = 0.770 
ATI1 0.626 0.743 
ATI2 0.626 0.811 
Chất lượng cảm nhận (PEQ) pro = 0.810 
PEQ1 0.627 0.716 
PEQ2 0.638 0.764 
PEQ3 0.619 0.663 
PEQ4 0.623 (0),2/815 


Trung thành thương hiệu (BL) 


Trung thành nhận thức (CLO) @cLo = 0.766 
CLO1 0.589 0.750 
GLO2 0.626 0.706 
CLO3 0.583 0.725 
Trung thành thái độ (CLO) đALo = 0.765 
ALOI 0.583 0.730 
AL02 0.608 0.814 
ALO3 0.624 0.630 
Trách nhiệm xã hội (CSR) Œcsn = 0.810 
CSR1 0.642 0.739 
CSR2 0.589 0.674 
CSR3 0.609 0.698 
CSR4 0.668 (07/705) 
Quyết định mua (PUD) Øpup = 0.849 
PUD1 0.693 (J0) 
PUD2 0.659 0.639 
PUD3 0.683 0.743 
PUD4 0.716 0.868 
KMO 0.828 

Sig. 0.000 


Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu 


Kết quả phân tích EFA ở Bảng 1 cũng cho thấy, có 10 nhân tố cùng với 33 biến quan sát được đưa ra ở mô hình nghiên cứu 
đề xuất. Kết quả kiểm định KMO và Bartletts cho thấy, dữ liệu phù hợp (KMO = 0.828, Sig. < 0.05). Ma trận xoay sau EFA chỉ 
ra tất cả biến quan sát có Factor Loading > 0.5, chứng tỏ đóng góp vào khái niệm cần đo. 


Kiểm định giả thuyết 
Kiểm định mô hình đo lường 
Bảng 2: Đánh giá tính hội tụ và tính phân biệt 


HTMT 


CR AVE 
ALO ATI ATR BEN BRN BRL CLO CSR PEQ PUD 


ALO |0865 |0.682 


4of7 9/18/2024, 5:52 PM 


Đo lường các yêu tô giá trị thương hiệu ảnh hưởng đên quyết định mu... 


Sof7 


ATI 0.897 |0813 |0.202 


ATR 0848 |0651 0.131 0.459 
BEN |0.851 0.655 |0.04/ |0.200 |0.288 


BRL |0.851 0656 |0.250 |0.344  |0345 |0.068 


BRN |08/3 |0633 0108 |0363 |0406 |0170 |0.534 


CLO |0865 |0682  |0195 |0063 |0105 |0042 |0.081 0.040 


CSR |08/2 |0632 0045 |0063 |0103 |00/5 |0054 40063 |0.037 


PEQ |08/4 |0634 0233 |0488 |0.449 |0.251 0294 |0249 (0079 |0.061 


PUD |0898 |068/7 0310 |0410 |0453 |0244 0457 0.461 0137 |0178 |0.453 


Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu 


Kết quả ở Bảng 2 cho thấy, tất cả các nhân tố trên đều thỏa mãn điều kiện Outer Loading và CR > 0.7 (dao động từ 0.848 - 
0.898), phương sai trích trung bình AVE > 0.5 (dao động từ 0.632 - 0.813) và chỉ số HTMT < 0.85, nên tất cả yếu tố đều đạt 
yêu cầu về độ tin cậy và độ hội tụ, tính phân biệt. 


Kiểm định mô hình cấu trúc 
Kiểm định đa cộng tuyến 


Ở bước đầu tiên của việc đánh giá mô hình cấu trúc, nhóm tác giả sử dụng hệ số VIF để kiểm tra đa cộng tuyến. Kết quả 
cho thấy, các giá trị VIF từ 1 đến 1.399 (< 5), không có hiện tượng đa cộng tuyến. 


Phân tích ý nghĩa các quan hệ tác động trong mô hình 


Các hệ số đường dẫn có các giá trị được tiêu chuẩn hóa xấp xỉ từ -1 đến +1, với các giá trị càng gần 0, thì mối quan hệ càng 
yếu. Bên cạnh đó, còn phụ thuộc vào sai số chuẩn (standard error). Kỹ thuật này sẽ tính toán được giá trị t và p trong mô 
hình. 


Bảng 3 cho thấy, ngoại trừ biến điều tiết CSR với mối quan hệ giữa BA và PUD, nhóm tác giả nhận thấy, chỉ số p-value đầu có 
ý nghĩa thống kê ở mức 95%. Kết quả sau khi bootstrapping không chứa giá trị nào > 1, nên tính phân biệt của mô hình được 
đảm bảo. 


Kết quả cho thấy, BA có tác động tích cực đến PEQ, PUD và BAS với các giá trị hệ số (0.264, p < 0.001; 0.304, p < 0.001; 
0.382, p < 0.001). Do đó, chấp nhận các giả thuyết H1, H2 và H5. Bên cạnh đó, PEQ có tác động tích cực đến PUD (0.217, p 
< 0.001), chấp nhận giả thuyết H3. Tác động của BAS tới PUD và BL đều có ý nghĩa thống kê (0.2, p < 0.001; 0.115, p < 0.08), 
nên chấp nhận các giả thuyết H6 và H8. Cuối cùng, BL có tác động tích cực đến PUD (0.139, p < 0.001), chấp nhận giả 
thuyết H9. 


Ngoài ra, những kết quả nghiên cứu về tác động điều tiết của CSR cũng được đưa ra. CSR được chứng minh là có vai trò 
điều tiết trong mối quan hệ giữa PEQ và PUD, BAS và PUD, BL và BUD (0.135, p = 0.001; 0.174, p < 0.001; 0.105, p < 0.01), tuy 
nhiên lại không có vai trò điều tiết trong mối quan hệ giữa BA và PUD (-0.012, p = 0.75) do đó chấp nhận các giả thuyết H11, 
H13, H14 và bác bỏ H12. 


Bảng 3: Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc 


nh, Tuyến quan hệ B20 By SE Trị số t P-Value lai PAEh giá 
Tác động trực tiếp 
H1 BA —› PEQ 0.264 0.046 5.739 xâ# Chấp nhận 
H2 BA — PUD 0.304 0.035 8.672 xxx Chấp nhận 
H3 PEQ —› PUD 0.217 0.037 5.945 xk# Chấp nhận 
H5 BA — BAS 0.382 0.050 7.650 bóng Chấp nhận 
H6 BAS — PUD 0.200 0.040 4.966 Là Chấp nhận 
H8 BAS — BL 0.115 0.049 2.345 Đà Chấp nhận 
H9 BL — PUD 0.139 0.036 3.898 la) Chấp nhận 
Tác động của biến điều tiết 
H11 MOD_CSR_PEQ — PUD 0.135 0.042 3243| *©* Chấp nhận 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&I=2975I1 


9/18/2024, 5:52 PM 


Đo lường các yêu tô giá trị thương hiệu ảnh hưởng đên quyết định mu... 


6of7 


H12 MOD_CSR_BA —› PUD -0.012 0.038 0.319|_ 0.750 Bác bỏ 
H13 MOD_CSR_BAS —> PUD 0.174 0.044 3.993 lời Chấp nhận 
H14 MOD_CSR_BL — PUD 0.105 0.036 2992 bêi Chấp nhận 


p: Mức ý nghĩa, *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 
Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu 


Bảng 4: Kết quả kiểm định tác động trung gian 


H8 tạ Kết luận về giả 
Giả thuyết Tuyến quan hệ động chuẩn SE Trị số t P-Value Ti 9 
ñ thuyết 
hóa 
4 BA — PEQ —› PUD 0.057 0.014 4.131 tên Chấp nhận 
7 BA —› BAS — PUD 0.076 0.019 3.990 cáng Chấp nhận 
H10 BAS — BL — PUD 0.016 0.009 1.874 =3 Chấp nhận 


Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu 


Kết quả tiến hành kiểm định trung gian 3 biến PEQ, BAS và BL ở Bảng 4 cho thấy, tác động gián tiếp từ BA đến PUD thông 
qua lần lượt PEQ (0.057, p < 0.001) và BAS (0.076, p < 0.001) là đều có ý nghĩa thống kê ở khoảng tin cậy 95%. Hơn nữa, kết 
quả cho thấy BA có tác động tích cực đến PUD, do vậy hai giả thuyết H4 và H7 được chấp nhận. 


Mối quan hệ gián tiếp giữa BAS và PUD thông qua BL có chỉ số p < 0.001, mà BAS có tác động tích cực đến PUD, tức vai trò 
trung gian có ý nghĩa, do đó chấp nhận giả thuyết H10. 


Đánh giá khả năng giải thích của mô hình 

Giá trị R2 dao động với mức cao hơn biểu thị mức độ giải thích cao hơn. Kết quả cho thấy, R2 dao động từ 51.1% đến 74.6%, 
cho thấy mức độ giải thích biến thiên khá đáng kể. 

Đánh giá hệ số tác động f bình phương 

Kết quả thu thập được fZ > 0,02, cho thấy biến ngoại sinh có tác động từ nhỏ đến trung bình (dao động từ 0.034 - 0.266). 
KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 

Kết luận 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, 4 yếu tố thuộc Giá trị thương hiệu: Nhận biết thương hiệu, Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng 
cảm nhận, Trung thành thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến Quyết định mua của khách hàng tại Công ty Hải Vân. Trong 
đó, Nhận biết thương hiệu là yếu tố có tác động mạnh nhất đến Quyết định mua của khách hàng. Nghiên cứu cũng phát 
hiện rằng, Trách nhiệm xã hội điều tiết tích cực đến mối quan hệ lần lượt giữa Chất lượng cảm nhận, Liên tưởng thương hiệu, 
Trung thành thương hiệu và Quyết định mua. 


Giải pháp 


Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số giải pháp quan trọng có thể được rút ra nhằm nâng cao giá trị thương hiệu cho Công ty 
Hải Vân như sau: 


Thứ nhất, nâng cao nhận biết thương hiệu 


Để tăng cường nhận biết thương hiệu, Công ty Hải Vân cần lan tỏa hệ thống nhận diện thương hiệu đơn giản và nhất quán. 
Digital Branding, mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến và Affiliate Marketing là các biện pháp hiệu quả. Quan trọng hơn, công 
ty cần xác định chiến lược truyền thông chính xác. Việc tạo ra một cộng đồng thương hiệu và tận dụng Viral Marketing cũng 
là yếu tố quan trọng giúp lan truyền thương hiệu nhanh chóng và rộng rãi. 


Thứ hai, nâng cao chất lượng cảm nhận 


Cảm nhận tích cực về chất lượng giúp khách hàng phân biệt thương hiệu và đối thủ cạnh tranh. Điều này đặc biệt quan 
trọng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt ngày nay. Để đạt được điều này, Công ty Hải Vân cần cải thiện chất lượng dịch vụ và 
tạo ấn tượng tích cực bằng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đồng thời, công ty cần áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý 
và cung ứng dịch vụ để nâng cao chất lượng và tối ưu hóa quy trình. Cuối cùng là, tăng cường mối quan hệ khách hàng qua 
các chương trình khuyến mãi. 


Thứ ba, nâng cao liên tưởng thương hiệu 


Để xây dựng liên tưởng thương hiệu tích cực, công ty cần tạo kênh cung cấp thông tin và phản hồi chất lượng dịch vụ và 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&I=29751 


9/18/2024, 5:52 PM 


Đo lường các yêu tô giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyêt định mu... 


7of7 


kiểm soát thông tin được chia sẻ (Vuong và Nguyen, 2024). Đào tạo nhân viên chuyên nghiệp và áp dụng quy định nghiêm 
ngặt giúp tôn trọng khách hàng. Đồng thời, tổ chức các chương trình khuyến mãi độc đáo và nâng cao chất lượng phục vụ 
để tạo sự độc đáo và thu hút khách hàng. 


Thứ tư, nâng cao trung thành thương hiệu 


Vì khách hàng ưu tiên lựa chọn thương hiệu mà họ cảm thấy tin tưởng dựa trên kinh nghiệm và lòng trung thành trước đó, 
công ty cần tăng cường chăm sóc và quan tâm đến phản hồi từ khách hàng để duy trì sự gắn bó. Bên cạnh đó, triển khai 
chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng trung thành và truyền tải câu chuyện thương hiệu sẽ củng cố mối quan hệ 
và tạo sự gắn kết tình cảm với thương hiệu Hải Vân. 


Thứ năm, nâng cao trách nhiệm xã hội 


Khi đã có liên tưởng tốt về thương hiệu, trách nhiệm xã hội có thể tăng mức độ trung thành của khách hàng. Công ty Hải 
Vân đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội, giúp củng cố niềm tin của khách hàng và tạo hình ảnh tích cực về thương hiệu. Để 
iếp tục tăng cường uy tín và trung thành của khách hàng, Hải Vân cần duy trì và mở rộng các chương trình trách nhiệm xã 
hội, tập trung vào giá trị cốt lõi đã đề ra là "Vì cộng đồng'./. 


— 


TS. Lê Thị Thu Hằng, Phạm Hoàng Yến 
Sinh viên Học viện Ngân hàng 
Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 14, tháng 7/2024 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Cục Đường bộ Việt Nam (2028), Lập lại trật tự xe hợp đồng vận tải khách, truy cập từ: https://drvn.gov.vn/tin-tuc/tin-tuc- 
su-kien/lap-lai-trat-tu-xe-hop-dong-van-tai-khach.html. 


2. Lê Phước Hương, Lê Công Trực (2020), Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại 
cổ phần ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, (58), 13-26. 


3. Aaker, D. (1991), Brand equity, La gestione del valore della marca, 347, 356. 


4. Atilgan, E., Aksoy, $., Akinci, S. (2005), Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry 
in Turkey, Marketing intelligence & planning, 23(3), 237-248. 


4. Brown, T. J., Dacin, P. A. (1997), The company and the product: Corporate associations and consumer product responses, 
Journal of marketing, 61(1), 68-84. 


6. Dew, L., Kwon, W. S. (2010), Exploration of apparel brand knowledge: Brand awareness, brand association, and brand 
category structure, Clothing and Textiles Research Journal, 28(1), 3-18. 


7. Farquhar, P. H. (1989), Managing brand equity, Marketing research, 1(3). 


8. Flaherty, K. E., Pappas, .J. M. (2000). Implicit personality theory in evaluation of brand extensions, Psychological reports, 
86(3), 807-818. 


9. Keller, K.L., (1993), Conceptualizing measuring and managing customer-based brand eduity, Journal of Marketing, 57, 
-22. 


0. Kotler, P., Keller, K. L. (2006), Dirección de marketing, Pearson educación. 


1. Lassar, W., Mittal, B., Sharma, A. (1995), Measuring customer-based brand equity, Journal of consumer marketing, 12(4), 
1-19. 


2. MacKenzie, Scot B., Richard 1. Lutz, and George E. Belch (1986), The Role of Attitude Toward the Ad as a Mediator of 
Advertising Effectiveness: A Test of Competing Explanations, Journal of Marketing Research, 23, 130-143. 


3. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


URL: https:/⁄/kinhtevadubao.vn/do-luong-cac-yeu-to-gia-tri-thuong-hieu-anh-huong-den-quyet-dinh-mua-cua-khach-hang- 
†ai-cong-ty-lien-doanh-van-chuyen-quoc-te-hai-van-29751.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29751 


9/18/2024, 5:52 PM 


